12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản 
Thân 


& Nguyễn Văn Hiệp #®¿ 0 


Mục Lục Bài Viết 


Status Sống Tích Cực Và Lạc Quan Yêu Đời! 


Status hay về cuộc sống tích cực! Bạn thân mến, thái độ sống tích cực sẽ đưa bạn đến những kết quả 
không ngờ và thành công là điều đang đợi bạn phía trước. Theo nghiên cứu, suy nghĩ tích cực về tương 
lai là một liệu pháp tâm lý giúp sức khỏe và tinh thần của bạn được cải thiện tốt hơn. Sông tích cực, và 
tâm lý lạc quan sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong cuộc sống, hạn chế lo âu, căng thẳng cũng như trầm 
cảm. 


Cuộc sống vỗn dĩ quán nhiều ngỗn ngang, những mắt mát, đau thương vô tình ập tới là điều không thể 
tránh khỏi. Cho dù cuộc sống này có tệ đến như thế nào, hay đối xử bất công với bạn ra làm sao thì bạn 
hãy luôn nhơ rằng, trong cuộc chiến không cân sức này bạn không hề đơn độc như bạn vẫn nghĩ. Chính 
vì thế, sống một đời tích cực, suy nghĩ lạc quan, yêu bản thân mình hơn sẽ giúp bạn thoát khỏi chông 
chênh trong cuộc sống, và hạnh phúc trên con đường bạn chọn. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 1/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 





Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìinhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 


Ø8 Thơ Ngắn 





Status Thức Tỉnh Con Người Lạc Quan Trong Bạn 


1. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều! 
2. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền mua bằng được! 

3. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng. 

4. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền. 


5. Dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm, mà hãy giữ bình tĩnh. Đừng bao giờ 
để nóng giận điều khiển con người bạn. 


6. Nói ít làm nhiều, có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ. 


7. Rác phải bỏ vào thùng, xung quanh không có thùng rác thì cầm tay cho đến khi tìm được thùng rác. 
Phép lịch sự tối thiểu với môi trường đấy. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 2/117 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


10. Nhất định phải làm một người có giáo dục. 


11. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì 
cứ làm đã rồi tính sau. Thà phạm sai làm, chứ đừng để lại nuối tiếc! 


12.Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, 
đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn chừa lại một đường lui, và học cách tán thưởng người 


khác thật lòng. 


13. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ cố tình kết thù với ai. Chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời 
được... 


14. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào cha mẹ hay người khác, bản thân phải đảm bảo 
khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một con người. 


15. Đừng đánh giá mình quá cao trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi, bạn sẽ nhận ra, không có mợ thì chợ 
vẫn đông. 


16. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Buông tay rất khó, nhưng đâu phải là không làm được. 
17. Ngay cả khi đã mắt đi tất cả, bạn cũng đừng bao giờ đánh mắt nụ cười của mình. 
18. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào. 


19. Trong một số trường hợp, không nhát thiết phải phân biệt rạch ròi đúng sai quá rõ ràng. Sự thật đôi 
lúc không chỉ có đen và trắng. 


20. Cho dù không ai thương bạn, bạn cũng phải yêu thương chính Bản thân mình. 


21. Sống là để vui. Dẫu là bất cứ việc gì, bất cứ khi nào, tất cả những trải nghiệm, ta hãy tận hưởng, hào 
hứng đón nhận với tâm thế “Lại có trò vui rồi”. 


22. Nếu con người có thể dùng sự tích cực để sống hạnh phúc thay vì tiêu cực để đề phòng bắt hạnh thì 
cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 3/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 
vào sẽ vui vẻ, hưng phần. Rượu tự bản thân nó không có xấu, bằng việc uống rượu người uống bộc lộ 


nguyên cõi lòng của mình. 


25. Mẹ à, con nghĩ sống an nhàn trong tòa biệt thự không phải là hạnh phúc, với con thì dẫu ngủ trong 
các thùng giấy bao quanh chỗ gầm cầu thì vẫn hạnh phúc ạ. Chỉ cần con nghĩ đó là nhà của mình. Vì con 
có thể sống theo ý mình muốn. Do đó, việc con tìm thấy hạnh phúc của mình, mẹ đừng nghĩ nó là đáng 
thương. 


26. Dù có người đi lừa người khác và cảm thấy việc lừa lọc đó là niềm vui, là động lực để sống, vừa thích 
thú, vừa hào hứng làm điều ấy, thì việc lừa đảo đó vẫn là hành vi vi phạm bản chất yêu thương. Chính vì 
vậy, tiền bạc rồi cũng bỏ họ mà chạy mắt, và chỉ những điều không tốt đẹp đến với họ. 


27. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Đừng ậm ờ thế nào cũng được. 


28. Có kế hoạch, mục tiêu rồi thì hành động ởi, đừng chân chừ, đừng trì hoãn. Đừng mãi ăn bánh vẽ hoài 
thế, lâu dần chính bản thân bạn cũng thấy chán mình chứ đừng nói người khác. 


29. Nhất định phải có kỷ luật bản thân. 


30. Đã nói là làm, sai cũng làm, phải làm mới rút ra được kinh nghiệm. Còn cứ ngồi đó sợ hãi đủ đường 
thì đến cơ hội sai lầm cũng không đến phần bạn. 


31. Google gần như có thể giải đáp tất cả những gì bạn thắc mắc, nó miễn phí mà, hãy tận dụng đi. 
32. Ngoài internet đừng quên bạn có sách, các thư viện sách luôn chào đón bạn. Nếu không có thời gian 
đọc sách giấy, một lần nữa tận dụng internet để đọc sách thông qua các app (miễn phí, trả phí đều đủ cả) 


tranh thủ lúc đi xe bus, ngồi chờ coffee, vừa rẻ vừa tiện dụng. 


33. Đừng suốt ngày up ảnh, up status sống ảo nữa, nó không khiến chiếc bụng của bạn no được đâu. 
Tắt up ảnh ảo và đi kiếm tiền, hoặc học những thứ bỗ ích khác đi. 


34. Biết mình không thông minh thì lấy sự cần cù bù vào. Người ta đọc 1 tháng được 1 quyển sách, bạn 
phải đọc ít nhất 3 cuốn. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 4/117 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


trau dồi thêm kỹ năng bản thân còn thiếu còn yếu. 


37. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, nghĩa là không biết bản thân muốn gì, nên 
làm gì? Phải luôn luôn đầy bản thân vào guồng hoàn thiện bản thân. 


38. Khi gặp vấn đề phải tìm hướng giải quyết ngay, đừng ïm nó đi... nếu không muốn những vấn đề đó là 
tiền đề cho sự thất bại. 


39. Muốn hội nhập phải biết ngoại ngữ. Muốn gì thì muốn, ngoài tiếng mẹ đẻ, nhất định phải học thêm ít 
nhất một vài ngoại ngữ. 


40. Lớn rồi, phải biết chọn bạn mà chơi, nhìn cho rõ đâu là bạn đâu là bè, đâu là người mình nên tin 
tưởng đâu là kẻ chỉ để xã giao. 


41. Thị phi ở đời nhiều lắm, đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện tào lao, lãng phí thời gian. 

42. Phải là người vừa có tài vừa có đức, biết nhiều biết ít nhưng nhất định phải biết điều. 

43. Tuyệt đối không lãng phí thời gian vào những người/việc không đáng. Ví dụ như đau khổ, dằn vặt bản 
thân khi chia tay, bị từ chối/ hoặc khi làm một việc gì đó thất bại... Tuyệt đối không. Thời gian đau khổ, 


dằn vặt đó hãy dành dụm để làm để đối tốt với bản thân, với những người xứng đáng thì hơn. 


44. Và điều cuối cùng, hãy bung hết sức mình mà làm, làm thật quyết liệt... không thành công thì cũng 
thành nhân. Nhớ nhé! 


45. Cuộc đời là của bạn, tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay 
đổi được tâm trạng của mình. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 5/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Status Trân Trọng Bản Thân, Sống Cuộc Đời Chính Mình 


46. Không ai có thể nâng đỡ, chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc bản thân để thấy 
được giá trị của mình. 


47. Từ bỏ được nỗi buôn thì trong tim không còn gánh nặng. Từ bỏ được niềm vui xa hoa nhất thời thì 
tâm trí không bị u mê. 


48. Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng, đáng để bạn 
lạc lối cả. 


49. Thiện lương là nền tảng, cốt lõi để làm người. Đừng vì danh lợi mà để mắt đi bản tính của mình. 


50. Đời người nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra lại rất ngắn. Hãy quý trọng tất cả mọi người xung 
quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi đã quá muộn 


51. Có thân là có bệnh, nhưng nếu bạn có kiến thức và hiểu biết, bạn sẽ phòng ngừa được bệnh tật cho 
mình và người thân, đặc biệt là con cái! Sinh ra làm người là đáng quý, hãy biết quý trọng và bảo vệ sức 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 6/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


53. Sở thích của mình, thần tượng của mình là do mình quyết định đừng vì lời nói của người khác mà từ 
bỏ. 


54. Sống là để theo đuổi đam mê, sở thích của mình. Nếu chỉ vì lời nói của người khác mà từ bỏ thì gọi 
gì là sống? 


55. Đừng vì lời nói của người khác mà lưỡng lự, sống là phải quyết đoán, tin tưởng vào khả năng của 
bản thân. 


56. Có thể tham khảo ý kiến của người khác nhưng đừng vì đấy mà bác bỏ ý kiến của chính mình, đó 
không gọi là tiếp thu mà là không có chính kiến. 


57. Bạn thường hay để ý ánh nhìn của người khác, sợ những lời nói, chê bai. Vậy bạn có bao giờ thử 
đứng vào góc nhìn của người khác mà xem xét bản thân chính mình không? Nếu bạn làm vậy bạn sẽ 
nhận ra rằng những việc mình cho rằng nó rất to lớn nhưng trong mắt họ chỉ là điều bình thường. 


58. Đừng để bản thân phải thốt ra câu “Nếu như...”. Đã sợ làm sai thì lúc quyết định phải suy nghĩ kĩ 
càng, phải dứt khoát, không được lưỡng lự. 


59. Thật ra ánh nhìn của người khác không quan trọng bằng ánh nhìn của chính bản thân mình. 


60. Ta từng ngưỡng mộ cuộc sống đơn giản tốt đẹp và cả bạn bè của người khác: Tại sao cuộc sống của 
họ không có quá nhiều chuyện thượng vàng hạ cám? Tại sao bạn bè của họ đều nhiệt tình cởi mở, 
không hề đặt điều sau lưng? Nhưng ngoài ngưỡng mộ ra, đã bao giờ bạn nỗ lực để rời bỏ vòng tròn 
mình không thích chưa? Trong mọi mối quan hệ đều tồn tại sự trao đổi và chỉ phí. Nếu bạn không nỗ lực 
thì sao đủ tư cách mà than thở, hay nhắc đến chuyện rời bỏ đây? 


61. Thay vì biến mình thành kẻ khó coi chỉ biết ăn năn hối hận, than vãn kể khổ, chi bằng ngắng đầu ưỡn 
ngực, phấn đấu vươn lên, để người làm tổn thương mình nhìn thấy dáng vẻ bung nở xinh đẹp của bản 
thân. 


62. Cha mẹ trăm cay nghìn đắng nuôi nắng chúng ta nên người, không phải để thấy ta bại trận trước khổ 
đau. Dưới ánh mặt trời mà không bò dậy tiếp tục dốc sức, chẳng phải là đã phụ lòng ánh nắng tươi đẹp 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html TI17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


nào có ai không phải cắn răng kiên trì? 


64. Bất luận là mưu sinh hay mưu yêu, không ai có thể bước đi mãi trên một con đường bằng phẳng. 
Nếu không dốc sức phấn đấu, có khi những người mà ta ngưỡng mộ còn có kết cục thảm hại hơn cả 
chúng ta. Trong chuyện nỗ lực, mọi người đều bình đẳng, ai có thể dốc toàn sức lực kiên trì, cuộc đời 
người đó mới thu được trái ngọt. Bởi vậy, thay vì ngưỡng mộ người khác, chi bằng bạn hãy nỗ lực để 
bản thân trở thành người được ngưỡng mộ. 


65. Có cuộc đời nào không bắt đầu từ con số 0, có ai không phải đi con đường từ hẹp đến rộng? Bát kể 
có phải sở trường hay không, chỉ cần ta thích, vậy thì có thể bướng bỉnh một chút mà nỗ lực kiên trì. Xin 
hãy giữ mãi nhiệt huyết và sự chuyên chú của bạn, không ngừng thử nghiệm, không ngừng đầu tư thời 
gian và tinh lực, dũng cảm đòi bản thân một kết quả. Bạn phải tin rằng, trên con đường ngày một thênh 
thang, ánh nắng rạng rỡ sẽ chiếu rọi mỗi một ngóc ngách, tất thảy những điều tươi đẹp sẽ không bị vùi 
lấp. 


66. Dù chúng ta dù không thể biến thành một người khác xuất chúng, nhưng chúng ta vẫn có thể là một 
phiên bản tốt hơn của chính mình. 


67. Không nỗ lực để đứng ở một độ cao nhất định, thì không có tầm mắt và quyền lợi để lựa chọn, chỉ có 
bị bó buộc và bị lựa chọn mà thôi. 


68. Cỏ có khi tươi khi héo, hoa có khi nở khi tàn. Mỗi một người độc nhất đều có niềm vui nỗi buồn độc 
nhất mà người khác không thể hiểu được. 


69. Bề ngoài êm ấm chưa chắc đã thực sự hạnh phúc, thoạt nhìn đáng thương cũng chưa chắc đã đau 
khổ. 


70. Ăn sơn hào hải vị trong nhà hàng sang trọng chưa chắc đã cực kỳ giàu có, lặng bước một mình cũng 
chưa chắc đã cô đơn, chỉ đơn giản là lý tưởng chúng ta theo đuổi khác nhau mà thôi. 


71. Bước qua sông suối, trong lòng sẽ có sóng gầm; vượt qua núi non, trong lòng tự có cao thấp. 


72. Thế giới quá rộng lớn, đi nhiều hơn sẽ khiến trái tim rộng mở, sức chịu đựng uất ức, bao dung, nhẫn 
nhịn nỗi đau, nghĩ thấu mâu thuẫn đương nhiên sẽ tăng lên. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 8/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


74. Ước mơ không phải lâu đài trên không, nó được xây dưới đất bằng vững chãi, phải dùng bước chân 
thực sự để đo đạc mới có cơ hội đi được thật xa. 


75. Chúng ta luôn cho rằng muốn làm gì thì làm mới là tự do; nhưng sự thật là không muốn cái gì thì 
không làm cái đó mới thực sự là tự do. 


76. Đừng suốt đêm nghịch điện thoại, đọc nhiều sách, vận động nhiều, chăm sóc bản thân thật tốt, muốn 
sửa đổi bản thân không bao giờ là muộn. 


77. Đường khó đi là do bản thân chọn, người khiến bạn đau lòng cũng là do bạn cho phép, hối hận cũng 
vô dụng. An ủi cũng chỉ là những lời nói ám áp vô dụng, đừng nghĩ có thể dựa vào người khác, mà hãy 
nghĩ cách để biến bản thân trở nên ưu tú hơn đi. 


78. Bạn cần phải trở thành một người trầm tĩnh, cho dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh tỏ ra như không. 
Không được phiền não, không được thầm thương trộm nhớ, không được quay đầu. Cứ sống tốt cuộc 
sống của bản thân không được nghe lời người khác bàn tán. Bạn phải nhớ không phải tất cả cá trên thế 
giới này đều sống chung một biển. 


79. Bạn nhất định phải có nguyên tắc sống riêng của mình. Trân trọng bản thân, sống cuộc sống vì chính 
mình. Ngàn vạn lần đừng vì nhân nhượng người khác mà làm tủi thân chính mình. 


80. Đi gặp những người mà bạn muốn gặp. Theo đuổi những người mà bạn thích. Làm những việc mà 
bạn muốn. Nhân lúc mặt trời còn đang chiếu rọi, nhân lúc gió chưa thổi to. Sự đơn giản của cuộc sống 
nằm ở người xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Tỉnh dậy rồi hãy đi gặp người ấy. 


81. Học cách giữa đám đông vẫn giữ được ý kiến về trình độ của mình, cũng không cần cứ có ý tưởng gì 
đều lập tức nói cho người khác. Ngoài ra, tất cả những gì nói với người khác cũng không cần quá 
nghiêm túc. Bạn không thể kì vọng vào người khác quá nhiều, bắt luận là trên phương diện đạo đức hay 
trên phương diện suy nghĩ. Đối với ý kiến của người khác, nên rèn luyện một thái độ thờ ơ lãnh đạm, 
không động tâm. Vì đây chính là phương pháp thực tế nhất để nuôi dưỡng nên sự khoan dung đáng 
khen ngợi. 


82. Con người ai cũng đều có một thời thanh xuân ngu ngốc. Bởi vì thanh xuân sẽ gặp phải một người 
bạn rất yêu mà không thể có được, cho dù bị phụ lòng bao nhiêu lần vẫn muốn giữ lại. Chuyện này đều 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 9/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


83. Điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đó chính là triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ. 


84. Nước mắt là thứ rất đắt. Vậy nên, đừng dễ dãi ban tặng cho bất kỳ ai. Chỉ khóc cho những người 
xứng đáng, và vào những lúc cần thiết. Cũng đừng tùy tiện để một người không thực sự thân thiết nhìn 
thấy nó. Nếu như bạn không muốn mình trở thành kẻ yếu đuối trước mặt họ. 


85. Có những khi, bạn sẽ phải cố để tỏ ra vui vẻ trước những người mà bạn không thích, thậm chí là ghét 
bỏ. Không phải giả tạo, chỉ đơn giản là, cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi, sao còn cứ phải tạo thêm áp 
lực cho nhau? Xù lông, dựng cánh với người ta không làm cho bạn giàu có hay xinh đẹp hơn, càng 
không thể cho bạn thêm một miếng ăn nào cả. Mà ngược lại, đôi khi, còn đây bạn vào tình thế “há miệng 
mắc quai”. Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù, chưa lúc nào là bài học sai cả mà. 


86. Đừng coi ai đó là cả thế giới, cho dù họ có yêu quý bạn ra sao, bạn có thương mến họ thế nào. Bởi 
vì, tình cảm con người là thứ rất dễ thay đổi. Một ngày nào đấy, họ không còn ở bên cạnh bạn nữa, 
chẳng phải là bạn đã mắt đi cả thế giới sao? Điều đó, hẳn là khủng khiếp đến mức nào? 


87. Tập cho mình quen dần với những khó khăn. Cuộc sống lúc thế này lúc thế khác, sự đầy đủ mà ngày 
hôm nay bạn đang có, ai dám chắc một ngày nào đó, sẽ không đột ngột bỏ bạn mà đi? Hơn nữa, có trải 
qua khó khăn, con người mới nhanh chóng trưởng thành, biết trân trọng những điều tốt đẹp mà mình 
đang sở hữu. 


88. Luôn tìm kiếm cho mình những người bạn tốt. Để khi ta có đang trong tận cùng của tuyệt vọng, thì 
vẫn còn có họ, ở bên. Đề khi ta có nỗi hứng điên, thì vẫn còn có chiến hữu. 


89. Luôn tự tin vào chính bản thân mình. Không phải Chúa Trời có thật là do chúng ta luôn có đức tin 
sao? Nếu một ngày gặp một vấn đề nào đó khó khăn, thì đừng vội nản chí, đừng vội bỏ cuộc. Hãy nghĩ 
rằng mình sẽ vượt qua được, mình sẽ giải quyết tốt nó. Bạn sẽ không bao giờ biết được hết khả năng 
của mình nếu như không chịu cố gắng. Rồi bạn sẽ thấy, niềm tin sẽ đưa bạn đi xa đến đâu. 


90. Thời gian là liều thuốc vô cùng thần diệu. Nó có quyền năng chữa lành mọi vết thương, hoặc nếu 
không, cũng làm cho cơn đau thôi nhức nhối. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn mãi vì một chuyện, 
cũng như sẽ mãi đắm chìm trong tổn thương. Con người ai cũng phải trưởng thành, suy nghĩ cũng sẽ 
theo đó mà dần lớn lên, đến một lúc nào đó khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện thật là nhỏ 
nhặt, và những hành động chúng ta làm trong lúc không lý trí bây giờ thật là ấu trĩ và trẻ con. 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 10/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home ẢnhĐẹp 8§#§HinhNền (2TìnhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 


8 Thơ Ngắn 


e Status hay về lòng tốt 


Vừa rồi là những status sống tích cực giúp bạn lạc quan, yêu đời và yêu bản thân hơn, hy vọng sẽ giúp 
bạn lấy lại tinh thần, thêm niềm tin trong cuộc sống. Hàng ngày, vẫn có nhiều status hay về tình yêu và 
cuộc sống được đăng tải ở danh mục status trên Chieu Ta.Com, hãy thường xuyên ghé xem những status 
mới nhất nhé, chúc các bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời. 


| HH TH HT LH GHI GB HIGEEB SG EE-E ru tr r6 soisccninCcurinircmaariresatairieskiamske "1 
l , : l 
! Các Bạn Đang Xem Bài Việt 90+ Status Sông Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản : 
Thân Tại Danh Mục Status Hay Về Cuộc Sống của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường 
¡ Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé! 
I I 
L—===—==—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—==—=m=m=m=m=—==E====m=m=m=m=m======m=m=m=m=m=======m=m=m=mm=m=m=======m=m=—=E—.=— b| 


5/5 (1 bình chọn) 
Bài Viết Liên Quan: 


se 146+ Câu Nói Làm Bạn Đau Lòng & Ngập Tràn Trong Tuyệt Vọng 


« STT Nước Mắt & 70 Quotes Hay Về Giọt Nước Mắt Tình Yêu, Cuộc Sống 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


@ w tt m 9 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 11/17 


12:28, 15/11/2021 


90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 








Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìinhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 


8 Thơ Ngắn 









Top 99+ Hình Ảnh Buồn Về Cuộc 
Sống Giúp Nói Lên Tâm Trạng Của 
Bạn 


69 Câu danh ngôn cuộc sống, danh STT Hiểu Lầm - 35 Status Tâm 
ngôn hay cuộc sống hàng ngày Trạng Bị Hiểu Lầm & Oan Ức 


fS Chuyên Mục: Status 


$ Thẻ: Status Hay Về Cuộc Sống 


About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 
cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Đê Lại Một Bình Luận 
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 12/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp sẽ Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Email * 


L) Notify me of follow-up comments by email. 


L) Notify me of new posts by email. 


ĐĂNG BÌNH LUẬN 








66 Một người bình thường như bao 
người...." 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 13/17 


12:28, 15/11/2021 


Home Ảnh Đẹp 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 


90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn LZ Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Subscribe to Blog via 
Email 


Enter your email address to 
subscribe to this blog and receive 
notifications of new posts by email. 
doin 6 other subscribers 


Email Address 


Bài Viết Mới Nhất 


STT 20/11, Status & Lời Chúc Ngày Nhà Giáo 
Việt Nam 20/11 Ý Nghĩa Tháng Mười Một 14, 
2021 


146+ Câu Nói Làm Bạn Đau Lòng & Ngập Tràn 
Trong Tuyệt Vọng Tháng Mười Một 13, 2021 


90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời 
& Yêu Bản Thân Tháng Mười Một 12, 2021 


Thơ Tháng 11 Chào Cái Lạnh Đầu Đông Hanh 
Khô & Ám Đạm Tháng Mười 26, 2021 


STT Tháng 11, Status Xin Chào Tháng Mười 
Một Mùa Nhớ, Đầu Đông Tháng Mười 25, 2021 


Thơ Lục Bát Mùa Đông, Chùm Thơ Lục Bát Tự 
Sáng Tác Về Mùa Đông Tháng Mười 23, 2021 


14/17 


12:28, 15/11/2021 


Home Ảnh Đẹp 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 


90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn LZ Status 


(1916-1985) —- 336 Bài Thơ 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) - 162 Bài Thơ < 


Hàn Mặc Tử . 
(1912-1940) - 213 Bài Thơ 


Hồ Xuân Hương 
(1772-1822) — 160 Bài Thơ 


Nguyễn Bính 
(1918-1966) — 220 Bài Thơ 


Nguyễn Khuyến 
(1835-1909) —- 360 Bài Thơ 


Huy Cận 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ 





Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp 

Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu 

Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất 

Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp 

Hình Ảnh Buồn Về Tình Yêu 

Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Kute 
Mùa Xuân 

Mùa Đông 


15/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp  §§Hình Nền 


©2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Bài Viết Xem Nhiều Nhất 


1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 
Mùa Đông Rét Mướt 


2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười 
Hai Trời Se Lạnh 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Cơn Lạnh Ngoài Kia 


4. Cô Đơn Là Gì Nhỉ? Sao Hôm Nay Mệt Mỏi Quá 


5. Ai Bảo Anh Yêu 1 Cô Gái Từng Tổn Thương... Như 
Em 


https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 


# Mùa Hạ — Thơ Và Câu Nói Mùa Hạ 


Bài Viết Mới Nhất 


STT 20/11, Status & Lời Chúc Ngày Nhà Giáo Việt Nam 
20/11 Ý Nghĩa Tháng Mười Một 14, 2021 


146+ Câu Nói Làm Bạn Đau Lòng & Ngập Tràn Trong 
Tuyệt Vọng Tháng Mười Một 13, 2021 


90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản 
Thân Tháng Mười Một 12, 2021 


Thơ Tháng 11 Chào Cái Lạnh Đầu Đông Hanh Khô & Ảm 
Đạm Tháng Mười 26, 2021 


STT Tháng 11, Status Xin Chào Tháng Mười Một Mùa 
Nhớ, Đầu Đông Tháng Mười 25, 2021 


Bình Luận Mới Nhất 


16/17 


12:28, 15/11/2021 90+ Status Sống Tích Cực Lạc Quan, Yêu Đời & Yêu Bản Thân 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Nguyễn Văn Hiệp trong 50+ STT, Quotes & Câu Nói Kinh 
Điển & Hay Trong Mãi Mãi Là Bao Xa 


Bạn Bè Của Tôi 


Là những người bạn mà tôi cho là "thân" và giúp tôi nhiều 
trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 


,.°- Ñ2;(01/20129) 


< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com OId) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - 
Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 





https://chieuta.com/status-song-tich-cuc.html 17117 


